Tâm kính chiếu yêu 
Hàn Lệ Nhân 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Tấm kính chiếu yêu 


Hàn Lệ Nhân 
Tấm kính chiếu yêu 


Hỏi : - Trị nước phải ngăn ngừa gì ? 

Đáp : - Lo con chuột ở nền xã. 

- Thế là nghĩa làm sao? 

- Nền xã ken bằng gỗ sơn vẽ, chuột nhân đấy mà làm ổ ở 
trong. Um lửa thì sợ cháy gỗ, đổ nước vào thì sợ lở sơn, cho 
nên chuột ấy không thể chết được, đó là tại nền xã vậy. 
Nước ta cũng có chuột nền xã, ấy là kẻ tả hữu của bực cầm 
quyền. Trong thì che đậy hết những điều hay dở không cho 
người trên biết ; ngoài thì bán quyền thế cho trăm họ. 
Chẳng ai bắt tội thì họ làm loạn. Bắt tội thì người trên binh 
vực, bao che. Vậy thì khác gì con chuột ở nền xã. 

Ở nơi kia, có người bán rượu sạch, ngon nhưng rượu để chua 
ra mà chẳng ai mua, mới hỏi người làng vì cớ gì mà không 
bán được? Người làng trả lời : 

- Chó nhà ông dữ quá. Người ta mang bình vào mua, chó 
nhà ông đón cắn, cho nên rượu nhà ông không bán được. 
Nước cũng có chó dữ tức là kẻ cầm quyền. Nếu có người 
dám nói lên sự thật, tâm huyết hướng thiện thì kẻ cầm 
quyền lại cho là bôi bác, vạch lá tìm sâu, đón lấy mà cắn, 
thế là chó dữ của nước vậy. Kẻ tả hữu làm chuột nền xã, kẻ 
cầm quyền làm chó dữ thì tránh sao khỏi điều lo, người trên 
tránh sao khỏi điều nguy và dân tình làm sao tránh khỏi ta 
thán, đói khổ, suy đồi. (theo Chính Trị Cổ Nhân). Vậy mà cứ 
ra rả yêu nước, yêu dân. Vậy mà cứ ra rả yêu đồng bào trăm 
trứng. Vậy mà cứ ra rả tứ hải giai huynh đệ, ruột già ruột 


non, khế thơm khế ngọt. 

Đêm đêm giở sách ra đọc thì trang nào cũng chỉ chít con 
chữ «dân tộc ta vốn thông minh, hiếu học, hoà ái, lễ phép, 
lịch thiệp, văn hoa, tao nhã, hiếu khách, chăm chỉ, cần cù, 
tương thân, tương trợ, liêm chính, anh hùng ...v.V. và v.V... 
cứ chắc nịch là trên trời, dưới biển có bao nhiêu linh khí cao 
cả, điều hay, nét đẹp đều tụ vào hai chữ Rồng Tiên...». Thì 
đấy, cứ giở cuốn chuyên luận "Người Việt Cao Quý", rồi cuốn 
chuyên đề "Người Việt Đáng Yêu"... rồi lại bấm nút mở kênh 
VTV4 ra mà nghe nhìn ... để thấy rằng những mỹ từ kia hãy 
còn vô vàn thiếu sót, khi đối chiếu với chồng listing đặc ân 
thiên khải từ trên 4.000 năm nay. 

Người viết những dòng này, nửa đời người chưa hề vướng 
víu chút gì tới dĩ vãng Rồng Tiên, ngoại trừ cái xác kèm cái 
tên cúng cơm do hai đấng sinh thành ban dưỡng trên đất 
khách ; chút vốn liếng tiếng mẹ đẻ cũng học lóm từ nước 
ngoài... Nửa kiếp ăn nhờ ở đậu xứ người, thay vì an nhiên 
nhắm mắt "ai chết mặc ai" nơi nguồn cội ... Thế mà không 
hiểu ma đưa lối, quỉ dẫn đường sao đó, từ 30 năm nay, cứ 
bận tâm khắc khoải bởi tiếng khóc, tiếng cười tận bên kia 
nửa vòng trái đất của những người chung bọc chưa quen 
biết. Xét cho cùng thì bản thân rõ là một đứa đại ngu, dớ 
dẩn, sính ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Mà cái hàng tổng 
kia, trong sách tuyệt diệu là như thế, trong thực tế có được 
một phần ngàn cho cam. Nội bay qua bay lại trên một vài 
thế giới có tên là Internet thôi cũng đủ để nhận chân được 
rằng Trong-Ngoài, Đỏ-Xanh chẳng khác nhau mấy tí. Chỉ cần 
suy diễn ngược lại những linh khí cao cả, điều hay, nét đẹp 


trên kia là sự sự gần như rõ ràng : Cái tâm ý xổ toẹt thâm 
căn cố đế hiển hiện trong từng con chữ trên màn ảnh ; chữ 
nghĩa trao đổi giữa các rường cột của quốc gia - hình như 
sinh trưởng sau chiến tranh - đến là cắt mạng. Ngôn ngữ đối 
thoại - trong nghịch cảnh - vốn dĩ là tấm kính chiếu yêu, lời 
cha mẹ dạy còn đau đáu trong tim. Sinh thời cha mẹ, mình 
cứ đỉnh ninh bốn chữ kia là "hủ nho", "lo bò trắng răng". Rồi 
tháng năm lang bạt qua khá nhiều xứ lạ, chứng kiến bao 
cuộc tranh luận trong nghịch cảnh, đối đầu "sinh tử" giữa 
những con người tâm huyết vị nhân sinh với Trăm cội nguồn, 
Một ngôn ngữ ..., đặc biệt trong mỗi mùa tranh cử "vị nhân 
sinh", mà chiều dài và bề dày lịch sử, văn hiến xem ra ngắn 
chưa toác một gang tay ; mỏng tựa miếng bánh đa, bánh 
tráng. Thế mà, sao nó dày dạn, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc 
gây đau, đau thấm thía, đau dài lâu cho đối phương - kẻ 
khác tư duy, chính kiến trong cuộc chạy đua giành trọng 
trách "vị nhân sinh" cũng như mình. Tự gẫm, tự xét mới bật 
ngữa ra, đó là sự Tương Kính mà bản thân mình chưa có hay 
tự xoá mình bỏ quên trong ... chiến tranh. Chứ chẳng lẽ lại 
bỏ quên trong hoà bình ! 

Tấm kính chiếu yêu té ra là vậy. Nó phản ánh trung thực 
trình độ dân trí, giáo dục của cả một dân tộc, dẫu chiều dài 
lịch sử, văn hiến của dân tộc đó, nghe nói, dài hơn bốn ngàn 
năm. Dài là dài, chiều dài không định được bề dày. Nếu phải 
ví von, thì tạm dùng vàng đen làm bằng cứ : Dầu thô là của 
thiên phú, là chiều dài. Xăng nhớt là của nhân tạo, là bề dày. 
Bản thân mình mới có dầu thô do tạo hoá vô tình ban cho, 
mãi vô tư lạm dụng thì rồi cũng cạn. Và ai nói gì thì nói, bản 


thân mình chưa có Xăng, mà đây mới là phạm trù duy nhất 
để định bề dày. 

Cha mẹ giờ không còn nữa để thỉnh thoảng được thủ thỉ 
than van chuyện Tiên Rồng đang trên dốc biến thể thành cái 
gì gì đó mà từ điển chưa đặt tên, định nghĩa nên không dám 
trịch thượng nói liều. 

Cha mẹ không còn nữa nên khi bản thân đối diện với con cái 
trong cái gọi là gia huấn mà thẹn thùng, xấu hổ. Cha mẹ có 
thấu cho lòng con trẻ, ni lâu đã thành chủ soái gia đình ! 
Cha mẹ có nghe chăng tiếng con trẻ lên lớp con cái bằng 
những điều kế thừa từ cha mẹ và lượm lọc trong sách vở 
việt ngữ ! Hoài bão cha mẹ đặt lên vai con trẻ mới ngày nào, 
nay đã thành sáo ngữ, lộng ngôn mỗi khi ngượng ngùng lập 
lại. Đừng nghe những gì con trẻ thuyết con nít, hãy độ lượng 
những gì con trẻ buộc phải làm vì con trẻ còn chút hy vọng 
cỏn con : Rồng Tiên chưa thực sự biến chất thành cái gì đó 
đội lốt người. 

Ôi dân tộc ta ! 

Mỗi người là một trái tim yêu đất nước, 

Mỗi người là một trái tim yêu quê hương... 

Mà đã mấy chục nằm trường, 

Khi trái tim yêu đất nước gặp trái tim yêu quê hương 

Lại biến thành đau thương ! 

Nỗi đau này chỉ có thay toàn bộ tinh cha, máu mẹ trong 
người bằng huyết heo và bộ óc bằng mảng óc bò may ra 
mới tiếp tục vui sống phần đời còn lại. 

Hàn Lệ Nhân 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Hàn Lệ Nhân 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 3 năm 2006 


